THỜI KỲ NỘI CHIẾN 
CÁCH MẠNG LẦN THỨ HAI 


PHÂN TÍCH CÁC GIAI CẤP 
TRONG XÃ HỘI TRUNG-QUỐC * 


(Tháng Ba 1996) 


AI là kẻ thà của chúng ta? Ai là bạn của chúng ta? Văn 
đề đó là vấn đề trọng yếu hàng đầu của cách mạng. Tắt cả 
những cuộc đấu tranh cách mạng trước kia ở Trung-quốc đều 
kết quả rất ít, nguyên nhân căn bản là vì không thề đoàn kết 
được những người bạn thực sự đề đánh vào những kẻ thù 
thực sự. Đảng cách mạng là người dẫn đường cho quần chúng, 
trong các cuộc cách mạng chưa có đảng cách mạng nào lãnh 
đạo sai đường lối mà cách mạng lại không bị thất bại. Muốn 
cho cuộc cách mạng của chúng ta chắc chắn không bị dẫn 
vào con đường sai làm và nhất định thành công. thì chúng 
ta không thê không chú ý tới việc đoàn kết những người bạn 
thực sự của chúng ta, đề đánh vào những kẻ thù thực sự của 
chúng ta. Muốn phần biệt được bạn thực sự với kẻ thù thực sự, 
chúng ta cần phải phản tích qua những nét lớn về địa vị 
kinh tế của các giai cấp xã hội Trung-quốc và thái độ của các 


giai cấp ấy đối với cách mạng. 


* Đồng chí Mao Trạch-dòng viết bài này đề chống hai khuynh hướng 
lúc bấy giờ ở trong Đảng. huynh hướng thứ nhất trong Đảng lúc đó 
do Trần Độc-tú làm dại biều, chỉ chú ý đến việc hợp tác với Quốc dân 
đảng mà bỏ rơi nông dân, đó là chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh. Khuynh 
hướng thứ hai do Trương Quốc-đào làm đại biều, chỉ chú ý đến phong 
trào công nhàn và cũng bỏ rơi nòng dân, đó là chủ nghĩa cơ hội « tả > 
khuynh. Hai phái cơ hội chủ nghĩa đó đều căm thấy lực lượng của mình 
không đủ, nhưng họ không biết tìm lực lượng ở đầu, không biết tìm bạn 
đồng mình đông đảo ở đầu. Đồng chí Mao Trạch-đòng đã chỉ rõ bạn 


10 MAO TRẠCH-DÔNG TUYỂN TẬP 


Tình hình các giai cấp xã hội Trung-quốc như thể nào ? 
Giai cấp địa chủ và giai cấp mại bản. 


C Trung-quốc, một nước nửa thuộc địa: kinh tế lạc hậu, 
giai cấp địa chủ và giai cấp mại bản hoàn toàn phụ thuộc 
vào giai cấp tư sản quốc tế, sự tồn tại và phát (riền của nó 
đều phụ thuộc vào chủ nghĩa để quốc. Các giải cấp ấy đại 
biều cho quan hệ sản xuất lạc hậu nhất và phản động nhất 
ở Trung-quốc, làm trở ngại sự phát triền của lực lượng sản 
xuất của Trung-quốc. Mục đích của các gia sấp ấy hoàn toàn 
khỏng thề đụng hòa được với mục dích của cách mạng Trung- 
quốc. Đặc biệt là giai cấp đạt địa chủ và giai cấp đại mại 
bản là phe cực đoan phản cách mạng, lúc nào cũng đứng 
về phía đế quốc chủ nghĩa. Đại biều chính trị của chúng là 


phái quốc gia chủ nghĩa! và cánh hữu trong Quốc đản đảng, 
Giai cấp trung sản. 


Giai cấp này đại biều cho quan hệ sản xuất tư bản chủ 

nghĩa ở thành thị và nông thôn Trung - quốc. Ga! cấp trung 
kẻ 2 ” ` 2 c4 ˆ^' k ^ ^ ~“° Lá xế , 

sản chủ yếu là chỉ giai cấp tư sản dân tộc. Đối với cách mạng 
Trung-quốc, giai cấp này có những thái độ mâu thuần : khi 
thấy khốn khồ vì bị bọn tư bản nước ngoài tấn công và bị 
bọn quân phiệt áp bức thì họ thấy căn có cách mạng, họ tán 
thành phong trào cách mạng chống chủ nghĩa để quốc, chồng 
quân phiệt ; nhưng khi họ thấy ở trong nước có giai cấp vỏ 
sản bản xứ mạnh mỡ tham gia cách mạng, ở ngoài nước thì 
có giai cấp vô sản quốc tế tích cực giúp đỡ, sự mong muốn 


đồng minh đông đảo nhất và trung thành nhất của giai cấp vỏ sản Trung- 
quốc là nông dàn. Như thế, đồng chí Mao Trạch-đỏng đã giải quyết 
được vấn đề chủ yếu nhất trong cách mạng Trung-quốc tức là vấn dẻ 
bạn đồng mình. Đồng chí Mao Trạch-đỏng còn thấy trước rằng giai cấp 
tư sản dân tộc, lúc bấy giờ là một giai cấp lừng chừng, cho nèn khi phong 
trào cách mạng lên cao thì giai cấp ấy tất sẽ phản hóa và cánh hữu của 
giai cấp tư sản dân tộc sẽ chạy theo chủ nghĩa để quốc. Những sự biến 
xảy ra năm 1927 đã chứng mình điều đó, 


PIIÂN TÍCH CÁC GIAI CẤP... II 


phát triền gi cấp của họ lên địa vị giú cấp dại Lư sản bị uy 
hiếp. thì họ lại nghĩ ngờ cách mạng. Chủ trương chính tị 
của họ là thực hiện một quốc gia do một giải cấp là giải cấp 
tư sản đần tộc thống trị, Có một người tự xưng là «tín đồ 
chần thực » của Đới Quý-đào? đã phát biều trên báo Đưổi 
sảng ở Bác-kinh rằng : « Anh hãy vung tay trái đánh đồ chủ 
nghĩa để quốc và vung tay phải đánh đồ Đẳng Cộng sản ». 
Cầu nói ấy đã vạch rõ trạng thái mâu thuần và hoảng sợ của 
giai cấp trung sản, Giai cấp này chống việc dùng học thuyẾt 
về đấu tranh giai eấp đề giải thích chủ nghĩa dân sim của 
Quốc đàn đảng, họ chống việc Quốc đần đảng liên Nga và 


dụng nạp Đẳng Cộng sản? cùng các phần tử phát tả. Nhưng 


mưu đồ của giai eấp ấy — thực hiện một quốc gia do g1ai 
cấp tư sản dân tộc thống trị — hoàn toàn không thê thực 


hiện được, vì cục điện thế giới hiện nay là cục điện của cuộc 
đấu tranh cuối cùng giữa bai thể lực lớn : cách mạng và phản 
cách mạng. Hai thế lực đó giương lên lwi ngọn cờ lớn : một 
bên là ngọn cờ lớn màu đỏ của cách mạng, do Quốc tế thứ ba 
đang giương cao, kêu gọi tất cả các giải cấp bị ấp bức trên 
toàn thế giới tập hợp lại dưới ngọn cờ ấy. Xột bên là ngọn 
cờ lớn màu trắng phản cách mạng, do liền mình quốc tế đang 
giương cao, kêu gọi tất cả những phần tử phản ‹ cách mạng 
trên thế giới tập hợp lại dưới ngọn cờ ấy, Những giai cấp trung 
gian nhất định sẽ phân hóa rất nhanh, hoặc chạy sang tả 
theo phe cách mạng, hoặc chạy sang hữu theo phe phản cách 
mạng ; không có chỗ đứng « độc lập » của họ. Gho nên tư 
tưởng cách mạng « độc lập » của giải cấp trung sản ở Thrung- 
quốc lấy giai cấp của họ làm chủ thê, chỉ là một ảo tưởng: 


Giai cấp tiều tư sản. 

Những người tự cày ruộngð, những người tiêu chủ thủ công 
tầng lớp tiều trí thức như giới học sinh, giáo viên trung, tiều 
học, công chức nhỏ, nhân viên bạc thấp. luật sư nhỏ, người buôn 
bán nhỏ, đều thuộc giai cấp tiều tư sản. Giai cấp này, về số 


P MAO TRẠCH-ĐÔNG TUYỀN TẬP 


người và về tích chất giai cấp đều rất đáng được chú ý. Người 
tự cày ruộng và người tiều chủ thủ công đều kính doanh 
theo lối kinh tế sản xuất nhỏ. Những tầng lớp trong giai cấp 
tiều tư sản mặc dù cùng ở một địa vị kinh tế tiều tư sản, nhưng 
có ba bộ phận khác nhau. 

Bộ phận thứ nhất là những người có dư dã gạo Liền, tức 
là do họ lao động bằng chân tay hoặc bằng trí óc mà kiếm 
được, ngoài số đủ ăn, hàng năm họ vẫn có dư đã. Hạng người 
này rất mong phát tài, rất chăm lễ bái nguyên soái Triệu 
công, tuy họ không có vọng tưởng phát tài to, nhưng luồn 
luôn muốn leo lên được địa vị giai cấp trung sản. Thấy những 
người có của được người ta tôn kính thì họ thường thèm 
muốn đến rỏ đãi. Hạng người này nhút nhát, họ sợ quan lại 
và cũng có phần sợ cách mạng. Vì địa vị kinh tế của họ hơi 
gần địa vị kinh tế của giai cấp trung sản, cho nên họ Lương 
đối tin những lời tuyên truyền của giai cấp trung sản, có thái 
độ hoài nghĩ đối với cách mạng. Hạng người này chiếm số ít 
trong giai cấp tiều tư sản, họ là cánh hữu của giai cấp tiêu 
tư sản. 

Bộ phận thứ hai là những người mà về kinh tế nói chung 
có thề đủ ăn. Hạng người trong bộ phận thứ hài này so với 
hạng người trong bộ phận thứ nhất khác nhau rất nhiều, họ 
cũng muốn phát tài, nhưng nguyên soái Triệu công không 
bao giờ cho họ phát tài ; và lạt những năm gần đây vì bị 
chủ nghĩa để quốc, bọn quần phiệt, bọn địa chủ phong kiến 
và giai cấp đại tư sản mại bản áp bức và bóc lột, nên họ cảm 
thấy thế giớót ngày nay không phải là thế giới xưa kia nữa. 
Họ thấy nếu bây giờ chỉ làm việc như trước kia thôi, thì sẽ 
không thê sống nồi. Cần phải tăng thêm thời gian lao động, 
hàng ngày phải đi sớm về tối, phải chú ý đến còng ăn việc 
làm hơn nữa mới có thẻ sống được, Họ cũng có chửi rủa người 
đôi chút, họ chửi rủa người ngoại quốc là « đö quỷ ngoại 
lai», chửi bọn quân phiệt là « đồ tư lệnh tống tiền », chửi 


PHÂN TÍCH CÁC GIAI CẤP... 13 


bọn cường hào là « đồ bất nhân chỉ lo làm giàu ». Đổi với 
phong trào chống để quốc, chống quản phiệt thì họ hoài nghi 
là chưa chắc đã thành công (lý do của họ là : bọn ngoại quốc 
và bọn quân phiệt thế mạnh quá), họ không dám mạnh dạn 
tham gia, mà giữ thái độ trung lập, nhưng tuyệt nhiên khỏng 
chống lại cách mạng. Hạng người này rất đỏng, chiếm khoảng 
một nửa giai cấp tiều tư sản. 

Bộ phận thứ ba là những người đời sống bị Lụt xuống. 
Hạng người này phần đông trước kia là những người được 
gọi là sung túc, đần đần chỉ còn tạm đủ ăn đủ mặc, và dần 
dần đời sống đã tụt xuống. Hàng năm, eứ mỗi lần tính sö 
cuối năm, là một lần họ lại giật mình và than rằng : « ÔïT lại 
thiếu hụt nữa rồi !» Hạng người này vì trước kia đã từng 
sống những ngày sung sướng, nhưng về sau, mỗi nắm một sa 
sút, nợ nần ngày càng nhiều, rồi dần dần họ đã phải sống 
những ngày bị thảm, « nghĩ đến tiền đồ, trời không rét mà 
run ». Nỗi đau khô về tĩnh thần của hạng người này rất lớn, 
vì họ so sánh thấy đời sống hiện nay trái ngược hẳn với đời 
sống trước kia của họ. Hạng người này khá quan trọng trong 
phong trào cách mạng, họ là một lực lượng quần chúng không 
ít, là cánh tả của giai cấp tiều tư sản. 

Trong thời bình, thái độ đối với cách mạng của ba hạng 
người trong giai cấp Liều tư sản nói trên đều giống nhau ; 
nhưng đến thời chiến, tức là đến khi phong trào cách mạng 
lên cao, khi đã có thề thấy tĩa sáng của thắng lợi thì không 
những phái tả của giai cấp tiêu tư sản tham gia cách mạng, 
mà phái giữa cũng có thê tham gia cách mạng; ngay cả 
những phần tử phái hữu cũng bị cao trào cách mạng của giai 
cấp vô sản và phái tả trong giai cấp Liêu bư sản lôi cuốn, cho 
nên họ cũng đành phải phụ họa theo cách mạng. Chúng ta 
cứ xem kinh nghiệm của phong trào 30 tháng Năm 19257 và 
kinh nghiệm của phong trào nông dân ở các nơi thì thấy nhận 


xét trên là không saI. 


14 MAO TRACH-ĐÔNG TUYỀN TẬP 


Giai cấp nửa vô sản. 

Giai cấp nửa vô sản nói ở đây gồm có ð hạng ý Í. tuyệt 
đại bộ phận những người! chỉ có nửa phần ruộng đề tự canh : 
2. bần nông ; ở. người làm nghề tiêu thủ công ; 4. người làm 
công cho nhà buôn” ; ö. người buôn bán vặt. Tuyệt đại bộ 
phận những người chỉ có nửa phần ruộng đề tự canh cùng 
với bần nông hợp thành số quần chúng rất đồng ở nòng thôn, 
Cho nên nói vấn đề nông dân, thì chủ yếu là vấn đề những 
người này. Nông đản chỉ có nửa phần ruộng đề tự canh, bần 
nông và những người làm nghề tiều thủ công, đều kinh doanh 
theo lối kinh tế sản xuất phỏ, rất nhỏ. Tuyệt đạt bộ phận 
nông dân chỉ có nửa phần ruộng đề tự canh và bần nông, 
tuy cũng đều thuộc giai cấp nửa vô sản, nhưng xét theo tình 
hình kinh tế của họ, thì cũng vẫn chia ra ba hạng khác nhau 
chút ít : lớp trên, lớp giữa, lớp dưới. Những nông đản chỉ có 
nửa phần ruộng đề tự canh thì đời sống khö hơn nguòi có 
đủ ruộng cày. vì hàng năm họ bị thiếu thóc ăn chừng nửa 
năm, họ phải lĩnh canh thêm ruộng của người khác, hoặc 
bán một phần sức lao động, hoặc buôn bán lặt vặt đề kiểm 
thêm. Ngày ba tháng tám, vào lúc giáp hạt, họ phải đt vay 
nặng lãi, mua thóc của người khác với giá rất đảt. So với 
người có đủ ruộng cày, không nhờ và ai thì tất nhiền cảnh 
ngộ của họ khö hơn, nhưng lại còn khá hơn bầu nông, Vì bần 
nông không có ruộng đất, mỗi năm chỉ thụ hoạch được mội 
nửa bay là không đến một nửa số lúa cấy được ; còn nòng 
dân chỉ có nửa phần ruộng đề tự canh, thì về phần ruộng lĩnh 
canh, tuy họ chỉ thu được một nửa hoặc không đầy mội nửa 
số thóc cấy được, song về phần ruộng riêng của bọ thì lạt thu 
được tất cả. Cho nên nông dân chỉ có nửa phần ruộng đề tự 
canh có tĩnh thần cách mạng hơn những người có đủ ruộng 
cày, nhưng không bằng bần nông. Bần nông là người lĩnh 
cạnh ở nông thôn, bị địa chủ bóe lột. Kề về địa vị kinh tế thì 
họ cũng chỉa làm hai bộ phận. Một bộ phận bản nông có 


PHÁN TÍCH CÁC GIẢI CẤP... II 


tương đối đầy đủ nông cụ và một số tiền vốn nhỏ. lạng 
nông dân này hàng năm có thề thu được nửa phần kết quả 
lao động của họ, Còn phần thiểu thì có thề trồng các thứ hoa 
mầu lặt vặt. mò cua bắt ốe, nuôi lợn gà. hoặc phải bán một 
phần sức lao động đề gắng gượng kiếm ăn, họ sống trong cảnh 
gian ran, khốn quấn, mong sống tạm cho qua ngày đoạn 
tháng, Cho nên đòi sống của họ cực khô hơn những nông đàn 
có nửa phần ruộng đề tự canh, nhưng lại khá hơn một hạng 
bần nông khác. Về tỉnh thần cách mạng thì họ hơn những 
nông đân có nửa phần ruộng đề tự canh, nhưng lại kém một 
hạng bần nông khác, Hạng bần nòng khác này, tức là hạng 
đã thiếu nông cụ, lại không có tiền vốn, phân bón không đủ, 
thu hoạch kém, nộp tô rồi không còn được mấy hạt, nên họ 
cần phải bán một phần sức lao động, Lúc đói kém, mất: mùa, 
họ phải đến bà eon bạn bè, cầu xin người ta rủ lòng thương, 
vay được vài đấu, vài thùng đề tạm sống năm ba ngày, nợ 
nần chồng chất, như trâu kéo nặng. Họ là những người khỏ 
cực nhất trong nồng dân, và rất dễ tiếp thu sự tuyên truyền 
cách mạng. Những người làm nghề tiều thủ công. sở dĩ gọi 
là giai cấp nửa vô sản là vì : tuy họ có những công cụ sản 
xuất giản đơn và làm nghề tự do, nhưng thường thường họ 
cũng bắt buộc phải bán một phần sức lao động, địa vị kinh 
tế của họ đại khái cũng như bần nông ở nông thôn. Vì gánh 
gia đình nặng nề, tiền công thì không đủ chỉ tiêu, thường 
bị nghèo túng quấn bách và lo sợ thất ngluệp, cho nên họ 
đại khái cũng giống như bần nông. Những người làm công 
cho nhà buôn là những người mà các nhà buôn thuê làm với 
số tiền công rẻ mạt đề chỉ tiêu cho giá đình, giá sinh hoạt 
thì mỗi năm một cao mà tiền lương thì thường hàng mấy năm 
mới được tăng một lần, nếu có địp cùng họ tâm sự thì nghe 
họ kêu khô không ngớt. Địa vị của những người này so với bần 
nông và người làm nghề tiều thủ công cũng không hơn kém 
mấy, họ rất dễ tiếp thu những lời tuyên truyền cách mạng. 

Những người buôn bán vặt thì bất cứ là gồng gánh đi bán 


x4 


16 MAO TRẠCH-ĐÔNG TUYỂN TẬP 
=5... =  aaẽaaẽaaaaexsesnAUtT. TAINNLNNSVEEERUINNNENENNSFTPSQWUWNE/TNNEG-a.meme.e 


rong, hoặc ngồi bán bẻn vệ đường, nói chung là vốn nhỏ lãi 
ít, không đủ ăn, Địa vị họ cũng chẳng hơn kém gì bần nông, 
họ cũng như bần nông, đang mong mỏi một cuộc cách mạng 
thay đồi được tình trạng hiện nay. 

Giai cấp vô sản. 

Giai cấp vô sản công nghiệp hiện đại có 'chừng hai triệu 
người. Vì kinh tế Trung-quốc lạc hậu, nên hiện nay số người 
thuộc giai cấp vô sản công nghiệp hiện đại không nhiều. Trong 
khoảng hai triệu công nhân các ngành thì chủ yếu là những 
công nhân thuộc năm ngành sau đây : đường sắt, hầm mỏ, 
vận tải đường biền, đệt, đóng tàu, mà trong số đó thì một 
phần rất lớn là ở dưới ách nô dịch của các sản nghiệp tư bản 
nước ngoài. Số người thuộc giai cấp vô sản công nghiệp Iuy 
ít, nhưng lại là đại biều cho lực lượng sản xuất mới của Trung, 
quốc, là giai cấp tiến bộ nhất của Trung-quốc cận đặt, là. 
lực lượng lãnh đạo của phong trào cách mạng. Chúng ta cứ 
xem phong trào bãi công trong bốn năm nay, lực lượng biều 
hiện trong các cuộc bãi công như cuộc bãi công của thủy 
thủ!?, cuộc bãi công của công nhân đường sắt, cuộc bãi công 
của công nhân mỏ than Khai — Loan và Tiêu-tác!2, cuộc bãi 
công ở Sa-diện13 và cuộc bãt công lớn ở Thượng-hải và Hương- 
cảng sau «ngày 30 tháng Năm »Í!“, thì chúng ta có thề thấy 
rõ địa vị trọng yếu của giai cấp vỏ sản công nghiệp trong 
cách mạng Trung-quốc. Sở dĩ giai cấp vô sản công nghiệp có 
thề như thế, nguyên nhân thứ nhất là vì họ tập trung. Dắt 
cứ hạng người nào khác cũng không tập trung như họ. Nguyên 
nhân thứ hai là vì địa vị kinh tế của họ thấp kém. Họ đã 
mất hết công cụ sản xuất, chỉ còn hai bàn tay trắng, họ không 
còn mong gì làm giầu, lại bị bọn đế quốe, bọn quản phiệt 
và giai cấp tư sản đối đãi rất tàn tệ, cho nên họ có nhiều 
khả năng chiến đấu. Lực lượng của các công nhân làm cu- 
lở thành thị cũng rất đáng chú ý. Trong lớp người này thì 
công nhàn khuân vác ở bến tàu, công nhân kéo xe chiếm 


PHÂN TÍCH CÁC GIAI CẤP... 17 
SỐ H0 93 2NẾ.)- «ở .(V7ÿ vạt VỆ S} Jn - S9 vi V0 0⁄00 300 1B, s.i 


đa số ; công nhân đồ thùng, công nhân quét đường cũng 
thuộc loại này. Những người này ngoài hai bàn Lay ra, không 
còn gì cả, địa vị kinh tế của họ cũng tương tự như công nhân 
công nghiệp, có điều họ không tập trung nhữ công nhân 
công nghiệp và về sản xuất thì không trọng yếu bằng. Trung- 
quốc còn ít nông nghiệp tư bản chủ nghĩa kiều mới. Gọi là 
giat cấp vô sản nông thôn tức là chỉ những cố nông đi làm 
thuê dài hạn, làm thuê hàng tháng, hay làm khoán vặt. Những 
cố nông ấy không những không có ruộng đất, không có nông 
cụ. mà còn không có một xu vốn nào. chỉ làm công đề kiểm 
ăn qua ngày. Thời gian lao động thì đài mà tiền công được 

lạt bị đốt đãi tàn tệ, nghề nghiệp bấp bênh, những việc 
đó của họ cực khô hơn những công nhân khác. Họ là những 
người khốn khö nhất trong nông thôn, và trong phong trào 
1, cũng như bần nông, họ giữ một địa vị rất quan trọng. 
ra còn có một số không nhỏ những người vô sản du 
là những nông dân đã mất hết ruộng đắt và những 


hợ thủ công mất công ăn việc làm. Họ là TT người 


< Hội Tại ly »iở Trựe-lẻ và ba tỉnh miền 
Đông; hội « Thanh bang »l5ở Thượng-hảit ; những hội đó 
đều là chan đoàn thề tương trợ đề đấu tranh chính trị và kinh 
tế của du dân. Xử trí với những người này là một trong những 
vấn đề khó khăn của Trung-quốc. lạng người này rắt dũng 
cảm phấn đấu, nhưng họ có tính chất phá hoại, nếu lãnh đạo 
họ đúng cách thì họ có thê trở thành một lực lượng cách mạng. 

Tóm lại những điều nói trên, ta có thê thấy rằng : kẻ thà 
của chúng ta là tất cả những bọn quân phiệt, quan liều, giai 
cấp mại bản, giai cấp đạt địa chủ và một số trí thức phản 
động phụ thuộc vào bọn chúng, tất cả bọn này đều câu kết 


2MTD—T1 


18 MAO TRẠCH-ĐÔNG TUYỀN TẬP 


.® r ~ +ứ * * ~* ^ ˆ ˆ SÀN, ` 

với bọn đế quốc. Còn giai eẩp vô sản công nghiệp là lực lượng 
lãnh đạo cuộc cách mạng của chúng ta. Tất cả giai cấp nửa 
vô sản, giai cấp tiều tư sản là những người bạn gần nhất của 
chúng ta. Còn giai cấp trung sản lừng chừng thì cánh hữu 
có thẻ là kẻ thù của chúng ta, cánh tả có thề là bạn của chúng 
ta, nhưng chúng ta phải luôn luôn đề phòng họ. không dẻ 
cho họ làm rối loạn mặt trận của chúng ta. 


CHÚ THIÍCH 


1. Phái Quốc gia chủ nghĩa là chỉ một dúm chính khách vỏ sỉ theo 
chủ nghĩa phát-xít, lúc đó chúng tồ chức « Đoàn thanh niên quốc gi: 
Trung-quốe», về sau đồi tên là « Đảng thanh niên Trung-quốc >. Nghệ 
nghiệp phản cách mạng của chúng là chống Đảng Cộng sản, chống Liên-xò, 
và ăn lương của các phái phản động cầm quyền và của bọn để quốc. 

2. Dới Quý-đào, tham gia Quốc dân đảng từ lâu. Hắn đã từng kin!: 
doanh đầu eơ ở Sở giao dịch cùng với Tưởng Giới-thạch. Ngay sau khi 
Tôn Trung-sơn từ trần năm 1925, hắn liền hoạt động tuyên truyền mêề 
hoặc chống cộng. Hắn đã chuần bị về tỉnh thần cho Tưởng Giớn-thạch 
gây cuộc chính biến phản cách mạng năm 1927. Hắn làm chó săn trung 
thành cho Tưởng Giới-thạch chống cách mạng suốt trong thời gian dài: 
Tháng Hai 1949, Đới Quý-đào thấy nền thống trị của Tưởng Giới-thạch 
sắp sụp đồ, tiền đồ tuyệt vọng, nên hắn đã tự sát. 

3. Tờ báo 8zð¿ sáng Bắc-kinh lúc đó là cơ quan của nhóm nghiền cứu — 
một trong những đoàn thề chính trị ủng hộ nền thống trị của bọn quần 
phiệt Bắc-dương. 

4. Năm 1923, nhờ sự giúp đỡ của Đăng Cộng sản Trung-quốc, Töòn Trung- 
sơn quyết định cải tồ Quốc dân dảng, thực hành Quốc — Cộng hợp tác: 
đề cho những người cộng sản tham gia Quốc đản đẳng, và đến tháng Giêng 
1924, ông triệu tập Đại hội đại biều Quốc dân đảng toàn quốc lần thứ 
nhất tại Quảng-châu đề xác định ba chính sách lớn là liên Nga, liên Cộng 
và giúp đỡ công nông. Lúc bẩy giờ đồng chí Mao Trạch-đông cùng VỚI 
các đồng chí Lý Đại-chiêu, Lâm Bá-cừ, Cù Thu-bạch đều đến dự Đại 
hội ấy, và đã có vai trò quan trọng đối với việc giúp Quốc dàn dảng di 
vào con đường cách mạng. Các đồng chí đó đều được bầu làm ủy viên 
hoặc ủy viên dự khuyết của Ban chấp hành trung ương Quốc dân đảng 
lúc ấy. 

5. Ở đây đồng chí Mao Trạch-đông chỉ trung nông. 

6. Nguyên soái Triệu công, theo truyền thuyết của dân gian Trung: 
quốc, là thần tài, tên là Triệu Công-mĩnh. 


PHÂN TÍCH CÁC GIẢI CẤP... lH 


2. Chỉ phong trào chống để quốc năm 1925, nhàn dân toàn quốc kháng 
nghị việc cảnh sát Anh bắt bớ và tàn sát nhân dân Trung-quốc ngày ở0 
tháng Năm ở Thượng-hải. Tháng Năm 1925, ở các nơi như Thanh-dảo. 
Thượng-hải, công nhân trong các xưởng dệt của Nhật lần lượt tồ chức 
các cuộc đấu tranh bãi công quy mỏ rất lớn, bị bọn để quốc Nhật và chó 
săn của chúng là bọn quân phiệt Bắc-dương dàn áp. Ngày 15 tháng Năm: 
ở Thượng-hải, bọn tư bản Nhật trong xưởng đệt đã bắn chết anh cỏng 
nhân Cố Chính-hồng và làm bị thương hơn 10 người. Ngày 28, 8 công 
nhân ở Thanh-đảo bị chính phủ phản động giết. Ngày 30, hơn 2 nghìn 
học sinh Thượng-hải ở trong tô giới tuyền truyền ủng hộ công nhân và 
kêu gọi đòi lại tô giới. Sau đó họ tập hợp quần chúng lại chừng hơn 1 
vạn người ở trước cửa sở cảnh sát của tô giới Anh và hỏ lớn những khầu 
hiệu « Đả đảo chủ nghĩa để quốc > ! và « Nhân dân toàn Trung-quốc 
đoàn kết lại ! », liền bị cảnh sát Anh nồ súng tàn sát làm chết và bị thương 
rất nhiều học sinh, đây là « Vụ thảm sát ngày 30 tháng Năm > nồi tiếng. 
Sau khi nồ ra cuộc tàn sát lớn ấy, đã gây nẻn sự công phần của nhân 
dân toàn quốc, khắp nơi đều tö chức biều tình thị uy, bãi công, bãi khóa 
và bãi chợ hình thành một phong trào chống đế quốc trên quy mô rất lớn. 

8. Ở đây, đồng chí Mao Trạch-đông chỉ những nông dân nghèo khö 
vừa có ít ruộng cày, vừa phải cấy tô. 

9. Những người làm công cho nhà buôn ở Trung-quốc có nhiều tầng 
lớp khác nhau. Người làm công cho nhà buôn mà đồng chí Mao Trạch- 
đông nói ở đây là những người tương đối chiếm số đông trong tầng lớp 
đó. Còn có một số người làm cỏng lớp đưới thì sống như giai cấp vô sản. 

10. Đây là nói cuộc bãi công của thủy thủ Hương-cảng và cuộc bãi 
công của nhân viên tàu thuyền trên sông Trường-giang đầu năm 1922, 
Cuộc bãi công của thủy thủ Hương-eảng kéo đài tám tuần lễ, trải qua 
cuộc đấu tranh kịch liệt đồ máu, cuối cùng nhà dương cục để quốc 
Anh ở Hương-cảng bắt buộc phải chịu tăng lương, đề cho công hội hoạt 
động như cũ, thả những công nhàn bị bắt và bồi thường những công nhân 
bị chết. Sau đó, nhàn viên tàu thuyền trên sỏng Trường-giang cũng nồi 
lên bãi công. Cuộc bãi còng kéo đài hài tuần lễ và cũng thẳng lợi. 

11. Nắm 1221, sau ki Đẳng Cộng sản Trung-quốc thành lặp, thì Đảng 
tiến hành công tác tò chức trong còng nhân đường sắt. Trên các tuyển 
đường sắt chủ yếu, nắm 1922 và 1923, đưới sự lãnh đạo của Đăng Cộng 
sản đã có những cuộc dầu tranh bài công. Lần đấu tranh nồi tiếng nhất 
là ngày 4 tháng Hai 1925, công nhân đường sắt Kinh—Hán (tức là dường 
sắt Bắc-kinh đi Hán-khầu) dã tông bãi công, đòi tự do tồ chức Tồng công 
hội. Ngày 7 tháng Hai, với sự giúp đỡ của dễ quốc Anh, bọn quân phiệt 
Bắc-dương Ngô BHội-phu và Tiêu Diệu-nam đã bắn giết rất tàn khốc các 
công nhân bãi công. Đó là « Vụ thảm sát ngày 7 tháng Hai > nồi tiếng 
trong lịch sử. 

12. Mỏ than Khai — Loan là tên gọi tắt hai khu mỏ than Khai-bình 
và Loan-châầu ở tỉnh Hà-bắc Trung-quốc. Đấy là hai khu mỏ lớn dính liền 


20 MAO TRẠCH ĐÔNG TUYỂN TẬP 


——ễ—— 


nhau; có hơn ð vạn thợ. Trong phong Lrào Nghĩa hòa đoàn năm 1900, 


để quốc Anh đã cướp đoạt mỏ than Khai-bình, còn công tỷ mô than Loan- 
châu thì do người Trung-quốe tồ chức riêng, về sau lại sát nhập vào tồng 
cục mỏ Khai—Loan, cả hai mỏ than này đều bị đế quốc Anh đỏe chiếm, 
Cuộc bãi công Khai—Loan tức là cuộc bãi công trong tháng Mười 1922, 
Mỏ than Tiêu-tác trước thuộc tỉnh Hà-nam, hiện nay thuộc miễn Tây 
tỉnh Bình-nguyên, đấy là khu mỏ nöi tiếng của Trung-quốc. Cuộc bãi 
công ở Tiêu-tác tức là cuộc bãi công từ ngày 1 tháng Bảy đến ngày 9 
tháng Tám 1925. 


13. Sa-diện lúc đó là tô giới của để quốc Ảnh ở Quảng-châu. Tháng 
Bảy 1924, bọn để quốc Anh thống trị 5a-diện ban bố một luật lè cảnh 
sát mới, quy định người Trung-quốc ở Sa-diện muốn ra vào tỏ giới phải 
đem theo giấy căn cước có đán ảnh của mình, còn người ngoại quốc 
thì có thề tự do đi lại. Ngày 15 tháng Bảy; công nhân Sa-diện tuyên bố 
bãi công đề phản đối biện pháp vỏ lý ấy. Kết quả, bọn đế quốc Anh bắt 
buộc phải thủ tiêu đạo luật cảnh sắt mới đó. 


14. Sau vụ ngày 30 tháng Năm 1925 ở Thượng-hải, thì ngày 1 tháng 
Sáu bắt đầu cuộc tồng bãi công ở Thượng-hải. Ngày 19 tháng Sáu, bắt 
đầu tồng bãi công ở Hương-cảng. Ở Thượng-hải có hơn 20 vạn người 
tham gia bãi công, ở Hương-cảng có đến 2ð vạn. Nhờ sự ủng hộ của nhân 
dân toàn quốc, cuộc bãi công lớn ở Hương-cảng đã kéo đài một năm bốn 
tháng. Đó là một cuộc bãi công dài nhất trong lịch sử phong trào công 
nhần thế giới. Ì 

15. Hội Tam hợp, hội Kha lão, hội Đại đao, hội Tạt lý, hội Thanh 
bang, là những tồ chức bí mật trong nhân dân theo hình thức nguyền 
thủy. Thành phần chính trong những tồ chức đó là nòng đản phá sản, 
thợ thủ công thất nghiệp, vô sản lưu manh. Trong thời đại phòng kiến 
Trung-quốc, những thành phần ấy thường thường liền lạc với nhau bằng 
mê tín tôn giáo, và lập ra nhiều Lồ chức với tên gọi khác nhau, theo chế 
độ gia trưởng, có nhiều tô chức còn có vũ trang, Hộ thường đùng những 
tò chức đó đề giúp đỡ lăn nhau trong sinh hoạt xã hội, và trong một thời 
kỳ nhất định, họ dùng đề phát động đấu tranh, chống lại bọn quan liêu 
và dịa chủ áp bức họ. Nhưng thật rõ ràng là nông đàn và những nợ ười 
làm nghề thủ công không thề tìm được lỗi ra trong những tö chức lạc 
hậu như vậy. Những tồ chức lạc hậu ấy lại thường thường đề bị thế lực 
của địa chủ cường hào nắm lấy và lợi dụng, hơn nữa họ lại có tính chất 
phá hoại mù quáng, vì thế, có tồö chức đã biển thành lực lượng phản động. 
Năm 1927, khi Tưởng Giới-thạch gây ra cuộc chính biến phản cách mạng; 
chúng đã lợi dụng những tồ chức lạc hậu ấy đề làm công cụ phá hoạt 
sự đoàn kết của nhân dân lao động và phá hoại cách mạng. Nhưng sau 
khi lực lượng của giai cấp vô sản công nghiệp cận đại đã lớn mạnh lèu, 
thì nông dân, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, đã dân dân lậi 
nên những tồ chức hoàn toàn theo kiều mới, những tồ chức lạc hậu ngu yên 
thủy đó đã mất hết giá trị tồn tại của nó. 


